Em đang buồn buồn buồn hay vui
Môi em cười nhưng nước mắt của em tuôn rơi x4
Mascara em nhòe xin đừng che dấu
Và nếu “có thể” em cứ hãy để cho anh lau
Mọi thứ yên lặng kể từ ngày mà họ phai dấu
Giọt mưa trên mi xát vào những vết thuong ấy dau
Em cứ gọi dù là ở bất cứ nơi đâu :_)
Anh vẫn như vậy vẫn là người sẽ ở đây thôi
Đừng để nỗi buồn này củng chỉ có mình em thấu
Call up my phone you will neva feel alone
Em hãy cười cười cười cười lên đi
Anh không muốn để em với những dòng lệ trên mi
Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi
Nhìn anh hôn em chưa bao h mà anh nghĩ suy
Calling to my phone *no trip*
Calling to my phone
Yêu em nhưng mà em chưa đồng ý muốn trao những cái hôn
Dáng thon yehh okkk em fashion khiến cho anh khoái hơn
Và đêm nay là mưa to không về được nước rơi trên mái tôn
You known what for me
Con tim em đây đưa anh xem xem nó thật là to
Give it to me i give it to you đơn giản là nhận và cho
Từng bước một từng bước một từng bước một anh đã trao em we gonna fall in love
Cho anh say mắt môi em hãy cười cười cười lên đi
Đừng để nỗi buồn nó mặt kẹt lại ở tren mi
Nhiều lúc anh ngại rồi rồi em bảo là phải nhìn em đi
Nhìn em ôm manh chưa bao h mà em nghĩ suy
Calling to my phone
Calling to my phone
Calling to my phone
Calling to my phone
hurt hurt baby, rất rất đau
hurt hurt baby, rất rất đau
hurt hurt baby, rất rất đau
hurt hurt baby, rất rất đau
Baby 2am in the morning
Tự hỏi dòng suy nghĩ của em ra sao, u got me falling
Girl aint no trap just good vibe when we’re rolling
Chỉ cần dòng tin nhắn đến đón em, imma ballin
Đừng để trái tim ta phai tàn, để nụ hồng lại héo đi
Nước mắt rơi trong đêm lạnh, nụ cười nàng lại méo đi
Cứ trao nhau môi ngọt, bảo chuyện buồn nó xéo đi
Hãy cứ khóc đi anh đây rồi, tay người đâu anh kéo đi
Điệu nhạc lướt đi trên cung đàn, ngàn ánh sao, muôn màu, anh với em
Màu đôi mắt em soi tâm hồn, em thấy không, em không cần, buồn mỗi đêm
Em hãy cười, cười, cười, cười lên đi
Mặt xinh kia đừng, đừng để những giọt lệ trên mi
Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi
Nhìn anh hôn em chưa bao giờ mà anh nghĩ suy
Anh gục ngã từ ngay cầu môn nên hay phải ra sân bằng cáng
Khi em cười xinh tựa như bình minh làm anh phải ra cân bằng sáng
Bao buồn vui mà em vội cất ở đâu vào khi ta chạm trán
Chờ đến một hôm mà em vụn vỡ thì nó lại đi ra làm loạn
Anh lặng im và chỉ sợ em khóc ngay
Niềm vui là những báu vật em chôn thật sâu ở bên gốc cây
Em nói rằng anh đừng đi, không phải ngại ngùng chi lỡ em trót say
Thì tối nay bàn tay mình đan vào nhau ở trên tóc mây
Gây hoang mang bằng vài câu lan man để nhẹ nhàng chạm đôi bên
Nhìn làn mây lang thang từ từ bay sang ngang mềm như vị ngọt môi em
Anh chẳng biết em buồn hay vui
Nhưng rồi một ngày mới nó vẫn đang chờ đây thôi
Để ta lặng lẽ chìm vào trong bóng đêm
Bài hát thường nghe tựa như con sóng êm
Những thứ mà em vẫn nên nên nên mau chóng quên
Dồn hết vào trong màn đêm đêm đêm ta phóng lên